Công nghệ sô thúc đây chuyên đôi sô trong các cơ sở giáo dục đại học... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29818 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (tế 
và DJ báo 


Economy & Forecast Review ®) n Ïỉ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Công bố nghiên cứu 

Công nghệ số thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ sở giáo 
dục đại học: Phân tích trắc lượng thư mục 

08:16 | 21/09/2024 


Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục nhằm khám phá tác động của công nghệ trong 
việc thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Nghiên cứu được thực hiện với cơ sở dữ liệu 
Scopus trong giai đoạn 2014-2023. Kết quả cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng các công trình, chủ yếu là sau năm 201... 


Từ khóa: công nghệ số, chuyển đổi số, GDĐH, phân tích trắc lượng thư mục 
Summary 


This study uses bibliometric analysis to explore the impact of technology in promoting digital transformation in higher 
education institutions. The study was conducted with the Scopus database during the period 2014-2023. The research 
results show impressive growth of projects, mainly after 2019, as well as an increasingly expanding international 
cooperation network. Four key research trends emerged including the digital transformation process, the impact of 
Covid-19 on higher education, the convergence of digital technologies in education, and the growing need for creativity and 
adaptation in higher education. The research results emphasize the importance of accessing technological innovations to 
promote sustainable digital transformation toward increased operational efficiency and educational quality. 


Keywords: digital technology, digital transformation, higher education, bibliometric analysis 
GIỚI THIỆU 


Xu hướng chuyển đổi số đã tác động đến mọi ngành nghề và lĩnh vực trong xã hội. GDĐH cũng không nằm ngoài xu thế này 
(Truong và Diep, 2023). Trong thời gian vừa qua đã có đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên 
quan đến việc triển khai chuyển đổi số trong GDĐH, như: Phong và cộng sự (2019), Linh và cộng sự (2022), Abad-Segura và 
cộng sự (2020), Trevisan và cộng sự (2028)... 


Các nghiên cứu này tập trung vào chuyển đổi số trong GDĐH, nhưng chưa đề cập đến các xu hướng công nghệ kỹ thuật hỗ 
trợ chuyển đổi số một cách chỉ tiết hoặc không tập trung vào vấn đề này. Điều này tạo ra một khoảng trống kiến thức đáng 
kể, bởi vì sự đổi mới trong công nghệ đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận, truy cập và trải nghiệm giáo dục. Vì vậy, việc thực 
hiện một phân tích trắc lượng thư mục sẽ giúp xác định rõ các xu hướng quan trọng, sự phát triển của các công nghệ kỹ 
thuật và tầm ảnh hưởng của chúng đối với lĩnh vực GDĐH. Mục tiêu của bài viết này không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan 
về các nghiên cứu được công bố, mà còn phản ánh sự tiến triển của các chủ đề cụ thể, tần suất xuất hiện của các khái niệm 
quan trọng và mối liên hệ giữa các quốc gia trong nghiên cứu. Điều này sẽ giúp hiểu rõ hơn về cách mà công nghệ kỹ thuật 
đã và đang thay đổi cảnh quan giáo dục, từ các phương pháp giảng dạy cho đến cách tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục. 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


Bài viết sử dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric analysis) để phân tích tác động của các công trình 
trong lĩnh vực công nghệ trong chuyển đổi số tại các cơ sở GDĐH. Các bước thực hiện nghiên cứu được tuân thủ theo 
hướng dẫn của Donthu và cộng sự (2021) bao gồm: (ï) Xác định mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu; (ï) Lựa chọn kỹ thuật 
phân tích; (iii) Thu thập dữ liệu; (iv) Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả. 


Trong phạm vi của nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus. Để tìm kiếm tài liệu, nhóm tác giả sử dụng 
các từ khóa “digital transformation” (chuyển đổi số), “technology” (công nghệ), “higher education” (GDĐH) và “tertiary 
education" (giáo dục ở cấp cao đẳng hoặc đại học). Chỉ những tài liệu được xuất bản từ năm 2014 đến năm 2023 mới được 
xem xét đưa vào bộ dữ liệu để đảm bảo tính liên tục (trong 10 năm) và giảm bớt sự chậm trễ giữa thời điểm xuất bản của 
bài báo và việc đưa nó vào Scopus. Bên cạnh đó, nhóm tác giả chỉ thu thập các tài liệu viết bằng tiếng Anh. Kế tiếp, nhóm 
tác giả tiến hành làm sạch dữ liệu để loại bỏ những nội dung trùng lặp và sửa chữa các sai sót có thể xuất hiện trong dữ 
liệu. Điều này là cần thiết vì cơ sở dữ liệu này không được thiết kế đặc biệt cho mục đích phân tích trắc lượng thư mục. Cuối 
cùng, dữ liệu được chúng tôi tiến hành phân tích bằng các công cụ: Microsoft Excel (version 2401), VOSviewer (version 
1.6.20). 


KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 


lof7 9/21/2024, 11:58 AM 


Công nghệ sô thúc đây chuyên đôi sô trong các cơ sở giáo dục đại học... 


2of7 


Số lượng công trình xuất bản giai đoạn 2014-2023 


Hình 1: Số lượng các nghiên cứu được xuất bản qua các năm 


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 


Nguôn: Xử lý 


Sau khi thực hiện việc tìm kiếm, nhóm tác giả đã thu được tổng cộng 502 ấn phẩm. Hình 1 cho thấy xu hướng tăng trưởng 
của các công trình trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2023. Trong giai đoạn 2014-2018, tốc độ tăng số lượng bài nghiên 
cứu ở mức khá chậm, với sự biến động từ 1 đến 10 bài/năm. Điều này có thể hiểu rằng, ở giai đoạn đầu của nghiên cứu về 
chuyển đổi số trong GDĐH, sự quan tâm và nỗ lực nghiên cứu chủ yếu ở mức ổn định và chậm rãi. Các nhà nghiên cứu và 
cơ sở GDĐH có lẽ đang tiếp cận chủ đề này một cách cẩn thận và có kế hoạch. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở đi, có một sự 
thay đổi đáng chú ý trong xu hướng nghiên cứu. Số lượng bài nghiên cứu tăng với tốc độ nhanh hơn, dao động trong khoảng 
20-50 bài/năm. Như vậy, có sự gia tăng đột ngột về sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu đối với chuyển đổi số trong 
GDĐH. Điều này phản ánh nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc cung cấp một môi trường 
học tập hiện đại và hiệu quả. 


Nguồn xuất bản 
Bảng 1: Top 10 nguồn xuất bản xếp hạng theo kết quả công bố về công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục 


RWE Nguồn xuất bản Phân loại Tổng số ấn phẩm Tổng lượt trích dẫn 
1| Sustainability (Thụy Sỹ) Tạp chí 21 702 
2_|Lecture Notes in Networks and Systems_ | Bộ sách 20 10 
3| Education Sciences Tạp chí 14 329 
4 _|E3S Web of Conferences Kỷ yếu hội thảo T2 21 
5_| CEUR Workshop Proceedings Kỷ yếu hội thảo 10 61 


6 ACM International Conference Kỷ yếu hội thảo 9 22 


Proceeding Series 

7 S240)2/00)00055 I6) in Computer and ".. 9 7 
nformation Science 

8_| Education and Information Technologies | Tạp chí 6 101 
EEE Global Engineering Education ... 

: Conference, EDUCON l2. 200000: 4 AM ý sỹ 

10 | Frontiers in Education Tạp chí 5 17 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


Đối với nghiên cứu chuyển đổi số trong giáo dục, có tổng cộng 243 nguồn xuất bản được xác định. Bảng 1 liệt kê 10 nguồn 
xuất bản có nhiều công trình nghiên cứu được xuất bản nhất, trong đó tạp chí có 4 nguồn, các hội thảo chiếm 4 nguồn và 2 
bộ sách. Đứng đầu cả về số lượng kết quả công bố và tổng lượt trích dẫn là tạp chí Sustainability với tổng số ấn phẩm là 21 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29818 


9/21/2024, 11:58 AM 


Công nghệ sô thúc đây chuyên đôi sô trong các cơ sở giáo dục đại học... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29818 


và 702 lượt trích dẫn. Kế tiếp lần lượt là bộ sách Lecture Notes in Networks and Systems và tạp chí Education Sciences với 
số ấn phẩm được công bố lần lượt là 20 và 14 ấn phẩm được công bố. 


Đặc điểm các nghiên cứu theo quốc gia 


Chủ đề công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong GDĐH giai đoạn 2014-2023 đã thu hút sự quan tâm của 85 quốc gia. Bảng 2 
liệt kê 20 quốc gia có nhiều công trình nghiên cứu được xuất bản nhất. Xét về số lượng, Liên bang Nga dẫn đầu với 78 bài 
báo, tuy nhiên, số lượng trích dẫn chỉ là 252. Đây có thể là dấu hiệu của một số bài báo không nhận được sự chú ý đầy đủ, 
hoặc có thể nói là chất lượng nghiên cứu không đạt đến mức độ để thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nghiên cứu quốc 
tế. Ngược lại, Tây Ban Nha, mặc dù chỉ có 33 bài báo, lại ghi nhận 715 trích dẫn, chứng tỏ chất lượng nghiên cứu cao và 
được đánh giá rất cao trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Tóm lại, số lượng không nhất thiết phản ánh chất lượng. Sự 
chênh lệch giữa số lượng bài báo và trích dẫn ở đây có thể cho thấy mọi người quan tâm vào các nghiên cứu chất lượng và 
có ảnh hưởng. 


Đức có 31 bài báo và 384 trích dẫn, đứng ở vị trí thứ ba. Sự tương quan giữa số lượng bài báo và trích dẫn có thể thể hiện 


đóng góp đáng kể của nước này vào nghiên cứu toàn cầu, với sự chú ý đặc biệt vào chất lượng của các công trình. 
Bảng 2: Top 20 quốc gia xuất bản xếp hạng theo kết quả công bố giai đoạn 2014-2023 
TT Quốc gia Tổng số ấn phẩm Tổng lượt trích dẫn 
I Liên bang Nga 78 252 
2 Tây Ban Nha 33 715 
3 Đức 31 384 
4 Bồ Đào Nha 28 317 
5 Vương quốc Anh 28 JISð/ 
6 |ẤnĐộ 23 73 
# Mexico bào) 196 
8 |ÁRập Xê Út 8 295 
9 Hoa Kỳ 16 208 
0 Việt Nam 6 50 
1. | Trung Quốc 5 90 
2_ |Malaysia 5 68 
3_ Indonesia 4 98 
4_ |NamPhi 4 256 
15_ [Ukraina 14 77 
6 |Colombia 3 70 
17 | Thụy Điển 13 57 
8 |lÚc 1 79 
9_ Brazil ï 79 
20 | Thổ Nhĩ Kỳ 0 50 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


Sự so sánh tỷ lệ trích dẫn cũng là một chỉ số quan trọng. Tỷ lệ trích dẫn cao ở Tây Ban Nha (khoảng 21,67), Nam Phi 
(khoảng 18, 29) và Ả Rập Xê Út (khoảng 16,39) so với số lượng bài báo chỉ ra rằng, nghiên cứu từ các quốc gia này có ảnh 
hưởng lớn đến cộng đồng nghiên cứu quốc tế. 


Xu hướng hợp tác quốc tế 


Hình 2 thể hiện mạng lưới các quốc gia tham gia hợp tác nghiên cứu về vấn đề công nghệ chuyển đổi số trong GDĐH. Các 
nút trong mạng đại diện cho các quốc gia và các cạnh đại diện cho các tài liệu đồng tác giả giữa các nhà nghiên cứu từ các 
quốc gia đó. Kích thước của nút tỷ lệ thuận với số lượng tài liệu mà một quốc gia đã xuất bản về chủ đề công nghệ chuyển 
đổi số trong giáo dục và độ dày của cạnh tỷ lệ thuận với số lượng ấn phẩm đồng tác giả giữa hai quốc gia. Mạng lưới này 
bao gồm 33 nút đại diện cho 33 quốc gia trải rộng trên nhiều châu lục, mỗi quốc gia, trong đó có ít nhất 5 tài liệu và mỗi tài 
liệu có tác giả từ 2 quốc gia trở lên. Nga, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Vương quốc Anh nổi lên như những thực thể 


3of7 9/21/2024, 11:58 AM 


Công nghệ sô thúc đây chuyên đôi sô trong các cơ sở giáo dục đại học... 


4of7 


được kết nối nhiều nhất, cho thấy vai trò then chốt của các quốc gia này trong các nỗ lực nghiên cứu hợp tác liên quan đến 
hỗ trợ công nghệ cho chuyển đổi kỹ thuật số trong GDĐH. Điều này thể hiện mức độ hoạt động và sự tham gia cao của họ 
vào sự tiến bộ của công nghệ giáo dục. 


Hình 2: Xu hướng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong GDĐH 


viefam 
kazakhsta 
mof®cc: 
hungary 
` auffe.lia 
sngspore russiarffĐeration 
i @© 
„i® unitedfffhgdom 
clfÐa 
raBce mal8ÿsia › s9: *tuffey 
ÿðeqany œ@ 
ác ` "xứ 
coläfbia 
swflen pe#u 
inddf-sia 
finland 
soutlflafrica 


nofWay 


Â&VOSviewer 


Hình 2 cũng phản ánh sự đa dạng và sự hợp tác giữa các quốc gia trên toàn cầu, thể hiện mô hình hợp tác và lợi ích chung 
trong việc nghiên cứu và phát triển GDĐH thông qua công nghệ. Mạng lưới này được chia thành 5 cụm, mỗi cụm đại diện 
cho một nhóm các quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ và nỗ lực hợp tác trong lĩnh vực GDĐH. Cụ thể, cụm 1 có 9 quốc gia 
(gồm: Úc, Bahrain, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Ả Rập Saudi, Singapore, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Anh); cụm 2 
có 8 quốc gia (gồm Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ); cụm 3 có 7 quốc gia ( 
Phần Lan, Pháp, Đức, Indonesia, Ý, Rumani, Thụy Điển); cụm 4 gồm 5 quốc gia (Hungary, Nhật Bản, Kazakhstan, Ma-rốc, Việt 
Nam); cụm 5 gồm 4 quốc gia (Malaysia, Na Uy, Nam Phi, Hoa Kỳ). Các cụm này biểu thị mối quan hệ khu vực và nỗ lực hợp 
tác trong việc khám phá những đổi mới cho GDĐH thông qua công nghệ. 


Ngoài ra, cấu trúc dày đặc của mạng lưới thể hiện mức độ liên kết đáng kể giữa các quốc gia tham gia. Cấu trúc này thể 
hiện một khung vững chắc cho sự hợp tác quốc tế và trao đổi kiến thức trong lĩnh vực công nghệ trong chuyển đổi số 
GDĐH, được hỗ trợ bởi sự tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông. Sự hợp tác như vậy được tạo điều kiện thuận lợi 
bởi nhiều kết nối giữa các quốc gia, thúc đẩy việc phổ biến ý tưởng, chuyên môn và trao đổi nguồn lực xuyên biên giới. 


Phân tích mạng lưới từ khóa 


Sau khi tổng hợp các công trình trong tập dữ liệu, nhóm tác giả thu được 2.113 từ khóa. Trong số đó, 96 từ khóa đã xuất 
hiện ít nhất 5 lần trong các công trình. 


Hình 3 mô tả mạng lưới được tạo ra dựa trên sự xuất hiện đồng thời của các từ khóa này. Các nút trên mạng đại diện cho 
những khái niệm quan trọng và các cạnh kết nối giữa chúng thể hiện mối quan hệ phức tạp giữa các khái niệm đó. Độ lớn 
của các nút thể hiện xuất hiện của các từ khóa trong các công trình nghiên cứu. Nút càng lớn thì từ khóa này xuất hiện càng 
nhiều. 


Phân tích sự gom cụm trong mạng lưới cho phép nhóm tác giả xác định 4 xu hướng nghiên cứu nổi bật. Xu hướng đầu tiên 
là vấn đề chuyển đổi số trong GDĐH gắn liền với các yếu tố kỹ thuật số, số hóa, đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, vấn đề 
quản lý thông tin cũng được chú trọng. Ngoài ra, ảnh hưởng lan rộng của công nghệ số, cùng với những mối quan tâm về 
phát triển bền vững và các xu hướng mới nổi, như trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối, cho thấy một bối cảnh năng động về đổi 
mới và thích ứng trong giáo dục. Hơn nữa, có sự nhấn mạnh rõ ràng vào việc tích hợp công nghệ hiệu quả, chiến lược sư 
phạm và quy trình ra quyết định để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của sinh viên và các bên liên quan. Các từ khóa xuất 
hiện nhiều lân nhất của xu hướng đầu tiên gồm: digital transformation; higher education; e-learning; engineering education; 
digital technologies. 


Xu hướng thứ hai là GDĐH bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thể hiện sự giao thoa giữa công nghệ, phương pháp sư phạm 
và khả năng thích ứng để ứng phó với những thách thức đương đại trong đại dịch này. Các thuật ngữ như “digital 
technology”, “digitization" và “information and communication” nêu bật quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra trong 
giáo dục, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị cho người học năng lực kỹ thuật số. Hơn nữa, xu hướng quan tâm 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29818 


9/21/2024, 11:58 AM 


Công nghệ sô thúc đây chuyên đôi sô trong các cơ sở giáo dục đại học... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29818 


xung quanh sự bền vững, đổi mới và kỹ năng mềm đã phản ánh những mối quan tâm rộng hơn như: tác động đến môi 
trường, tiến bộ công nghệ và phát triển toàn diện cho người học. Các từ khóa quan trọng nhất trong xu hướng này gồm: 
higher education; covid-19; teaching; information and communication; learning; digital technology. 


Xu hướng thứ ba cho thấy trọng tâm nổi bật là sự hội tụ của công nghệ giáo dục và công nghiệp 4.0. Với các cuộc thảo luận 
xung quanh “Industry 4.0” và “education 4.0” cho thấy sự nhấn mạnh rõ ràng vào việc tích hợp các công nghệ tiên tiến vào 
thực tiễn giáo dục. Các từ khóa như “virtual reality” and “augmented reality" nhấn mạnh việc khám phá trải nghiệm học tập 
phong phú, trong khi “knowledge management” và “learning environments” nêu bật những nỗ lực nhằm tối ưu hóa bối cảnh 
học tập. Ngoài ra, việc đề cập đến “digital competence” và “digital maturity” phản ánh động lực hướng tới việc trang bị cho 
người học các kỹ năng kỹ thuật số thiết yếu. Hơn nữa, có sự nhìn nhận về vai trò của các trường đại học trong quá trình 
chuyển đổi này, với từ khóa “university 4.0” nổi bật. Các từ khóa xuất hiện nhiều lần nhất của xu hướng thứ ba là: industry 
4.0; university; education 4.0; virtual reality; augmented reality; khnowledge managemert. 


Xu hướng thứ tư cho thấy bối cảnh giáo dục năng động, được đánh dấu bằng sự đổi mới, số hóa và khả năng thích ứng để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người học cũng như người dạy. Một chủ đề quan trọng nổi lên là “educational 
innovation” cho thấy sự nhấn mạnh vào việc tiên phong trong các phương pháp và phương pháp mới trong lĩnh vực này. 
Ngoài ra, các thuật ngữ như: “distance learning”, “online learning” và “online education” thể hiện mức độ phổ biến và tầm 
quan trọng ngày càng tăng của các phương thức học tập từ xa và trực tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh những thách thức 
toàn cầu gần đây. Các nghiên cứu xung quanh chủ đề “information and communication” nhấn mạnh hơn nữa vai trò quan 
trọng của công nghệ thông tin và truyền thông hiệu quả trong giáo dục hiện đại. Cuối cùng, các từ khóa “e-learning” và 
“challenge-based learning” phản ánh các phương pháp và phương pháp sư phạm cụ thể nhằm nâng cao sự tham gia và kết 
quả của người học. Các từ khóa xuất hiện nhiều lần nhất của xu hướng này là: educational innovation; information and 
communication; distance learning; online learning; online education. 


Hình 3: Mạng lưới từ khóa - dựa trên sự xuất hiện đồng thời của chúng 


Các công trình có lượt trích dẫn cao 


Bảng 3 thể hiện chi tiết về 10 công trình có lượt trích dẫn cao, năm xuất bản, nguồn và tổng lượt trích dẫn của từng công 
trình. Số liệu thống kê cho thấy, những bài báo này đã nhận được tổng cộng 1.639 trích dẫn, chiếm 42,4% tổng số trích dẫn 
của các công trình trong bộ dữ liệu của chúng tôi thu thập được. Lượng trích dẫn cho thấy, các bài báo này có giá trị khoa 
học cao và được quan tâm bởi cộng đồng nghiên cứu. Các bài báo thống kê trong bảng đều được xuất bản trong các tạp chí 
khoa học uy tín, bao gồm: Sustainability, Education Sciences, Business Horizons, International Journal of Educational 
Technology in Higher Education, International .Journal of Information Management, Telematics and Informatics. Các tạp chí 
này đều có chỉ số ảnh hưởng cao (impact factor), cho thấy chất lượng khoa học của các bài báo được đăng tải. 


Bảng 3: Top 10 công trình có số lượt trích dẫn cao 


TT Tiêu đề Năm xuất bản Tạp chí Trích dẫn 


Digital transformation of everyday life — How COVID-19 
pandemic transformed the basic education of the young 
generation and why information management research 
should care? 


International Journal of 
2020 lnformation 477 
Managemernt 


Sof7 9/21/2024, 11:58 AM 


Công nghệ sô thúc đây chuyên đôi sô trong các cơ sở giáo dục đại học... 


6of7 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/p 


¬ . : : International .Journal of 
Digital transformation in German higher education: student 


, and teacher perceptions and usage of digital media “hệ ECHSHBSIIEIIBBUIOIENIY ni 
P P 9 g in Higher Education 
3 S0StỐITóDIS managemert of digital transformation in higher 2020 3 Iaieiie Bi 219 
education: Global research trends 
4 COVID-19 and the digital transformation of education: What 2020 Èdlii tdiltollriBdb 479 


are we learning on 4ir in South Africa? 


Managing for competenoy with innovation change in higher 


5 | education: Examining the pitfalls and pivots of digital 2019 Business Horizons 109 
†ransformation 

6 The Cô0l0:19 pandemic as an Qpportunity †O foster the 2020 Stibtaiisbiftý 96 
sustainable development of teaching in higher education 
Avoiding the dark side of digital transformation in teaching. 

7 |an institutional reference framework for eLearning in higher 2021 Sustainability 84 
education 

8 Adapting universities for sustainability education in industry 2020 Siieiaiweiiliiy 83 
4.0: Channel of challenges and opportunities 
Personal learning Environments based on Web 2.0 services Telematics and 

G01) SE ` 2019 ; 82 
in higher education Informatics 

10 Deep dive into digital transformation in higher education 2021 Efttigatilh'Eolanbds 55 


institutions 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


Các bài báo được xuất bản trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021, trong đó có 7/10 bài viết trong giai đoạn 2020-2021, 
thời điểm bùng phát của dịch Covid-19. Bài báo có lượt trích dẫn cao nhất là “Digital transformation of everyday life - How 
COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research 
should care?” của livari và cộng sự (2020) với 477 lượt trích dẫn. Bài báo bàn về việc chuyển đổi kỹ thuật số trong cuộc sống 
hàng ngày và tác động của đại dịch Covid-19 đối với giáo dục cơ bản của thế hệ trẻ và tại sao nghiên cứu quản lý thông tin 
cần quan tâm đến vấn đề này. Bài báo nhấn mạnh rằng thế hệ trẻ hiện nay đã tiếp xúc với công nghệ kỹ thuật số từ khi sinh 
ra, nhưng không phải tất cả đều được trang bị đầy đủ cho tương lai công nghệ của họ. Trong bài báo có nhắc đến các công 
nghệ và kỹ thuật kỹ thuật số liên quan đến cuộc sống hàng ngày của thế hệ trẻ và giáo dục cơ bản của họ. Một số công 
nghệ và kỹ thuật được đề cập bao gồm: thiết bị di động, mạng xã hội, Internet. Bài báo "Digital transformation in German 
higher education: student and teacher perceptions and usage of digital media" của Bond và cộng sự (2018) đứng ở vị trí thứ 
2 với 255 lượt trích dẫn. Bài báo này tập trung vào quá trình số hóa GDĐH ở Đức và nghiên cứu cách mà giáo viên và sinh 
viên sử dụng công nghệ giáo dục. Nó nhấn mạnh tâm quan trọng của việc phát triển năng lực công nghệ thông tin và truyền 
thông của sinh viên, cũng như vai trò của giáo viên trong việc sử dụng công nghệ giáo dục một cách hiệu quả để nâng cao 
chất lượng giảng dạy và học tập trong GDĐH. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các công nghệ được cho là hữu ích nhất gồm: 
hệ thống quản lý học tập, các bài giảng được ghi hình lại và công cụ lưu trữ đám mây nội bộ. 


Kết luận 


Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục phân tích để phân tích các ấn 
phẩm về công nghệ trong chuyển đổi số trong GDĐH giai đoạn 2014-2023 từ Scopus. Kết quả cho thấy, có sự tăng trưởng 
đều đặn các bài viết hàng năm. Đặc biệt, từ năm 2019 chứng kiến sự tăng trưởng rất ấn tượng. Các quốc gia/khu vực phát 
riển như: Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản dẫn đầu về số lượng và chất lượng nghiên cứu. Nghiên cứu cũng cho thấy sự mạng 
ưới hợp tác quốc tế ngày càng phát triển trong lĩnh vực chuyển đổi số GDĐH. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng nêu lên 4 
hướng nghiên cứu chính trong giai đoạn này là: (¡) Quá trình chuyển đổi số trong GDĐH, (ii) Ảnh hưởng của Covid-19 đối với 
GDĐH, (ii) Sự hội tụ các công nghệ giáo dục, (v) Nhu cầu về tính sáng tạo và thích ứng. 


Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, giáo viên và nhà quản lý. Nó nhấn mạnh sự 
quan trọng của việc áp dụng các đổi mới công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi số một cách bền vững, nhằm tăng cường hiệu 
suất và chất lượng giáo dục (Vuong và Nguyen, 2024). Bên cạnh đó, nghiên cứu này có thể mở đường cho một số hướng 
nghiên cứu tiêm năng trong tương lai là khám phá tương tác giữa các công nghệ, cá nhân hóa học tập, đánh giá tác động 
của công nghệ mới, tác động của bài báo và ý tưởng mới, yếu tố bên ngoài và chính sách, cũng như hợp tác quốc tế để thúc 
đẩy chuyển đổi số trong giáo dục một cách hiệu quả và bền vững ./. 


Trương Thành Công, Nguyễn Thanh Hải 


Trường đại học Tài chính — Marketing 


rint_article&I=29818 


9/21/2024, 11:58 AM 


Công nghệ sô thúc đây chuyên đôi sô trong các cơ sở giáo dục đại học... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29818 


Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, tháng 7/2024 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Abad-Segura, E., González-Zamar, M.-D., Infante-Moro, J. C., Ruipérez García, G. (2020), Sustainable Management of 
Digital Transformation in Higher Education: Global Research Trends, Sustainability, 12(5). 


2. Al-Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A., Al-Ansi, A. (2023), Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent 
development in education, Social Sciences & Humanities Open, 8(1) 2. 


3. Bond, M., Marín, V. I, Dolch, C., Bedenlier, S., Zawacki-Richter, O. (2018), Digital transformation in German higher 
education: Student and teacher perceptions and usage of digital media, International Journal of Educational Technology in 
Higher Education, 15(1). 


4. Cantabella, M., Martínez-España, R., Ayuso, B., Yáñez, .J. A., Muñoz, A. (2019). Analysis of student behavior in learning 
management systems through a Big Data framework. Future Generation Computer Systems, 90, 262~272. 


5. Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., Lim, W.M. (2021), How to conduct a bibliometric analysis: An overview 
and guidelines, Journal of Business Research, 133, 285~296. 


6. Hằng, B. T. T. (2020), Các công nghệ mới trong GDĐH-Những thách thức và giải pháp khi sử dụng, Tạp chí Khoa học Giáo 
dục Việt Nam, 28, 13-18. 


7. livari, N., Sharma, S., Ventä-Olkkonen, L. (2020), Digital transformation of everyday life - How COVID-19 pandemic 
transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?, 
International Journal of Information Management, 55. 


8. Linh, D. T., Tran, L. N., Phụng, N. T. K. (2022), Digital transformation in education and training in Viet Nam, Binh Duong 
University .Journal of Science and Technology, 1. 


9. McKnight, K., OMalley, K., Ruzic, R., Horsley, M. K., Franey, .J., Bassett, K. (2016), Teaching in a Digital Age: How Educators 
Use Technology to Improve Student Learning, Journal of Research on Technology in Education, 48, 194-211. 


0. Mhlanga, D., Moloi, T. (2020), COVID-19 and the Digital Transformation of Education: What Are We Learning on 4IR in 
South Africa?, Education Sciences, 10. 


1. Mohamed Hashim, M. A., Tlemsani, l, Matthews, R. (2022), Higher education strategy in digital transformation, 
Education and Information Technologies, 27(3), 31713195. 


2. Phong T. €., Lân N. T., Anh Œ. T., Cảnh T. X., Vân N. T. H., Thái L. V., Lân Ð. Ð. (2019), Chuyển đổi số trong giáo dục, Tạp chí 
Khoa học Giáo dục Việt Nam, 17, 1—7. 


3. Trevisan, L. V.„ Eustachio, J. H. PP, Dias, B. G., Filho, W. L, Pedrozo, E. Á. (2023), Digital transformation towards 
sustainability in higher education: State-of-the-art and future research insights, Environment, Development and 
Susftainability, retrieved from https:/⁄/doi.org/10.1007/s10668-022-02874-7. 


14. Truong, T.-C., Diep, Q. B. (2023), Technological Spotlights of Digital Transformation in Tertiary Education, IEEE Access, 
11, 40954-40966. 


15. Visser, M., Eck, N. J. van, Waltman, L. (2020), Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of 
Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic, Quantitative Science Studies, 1—~22. 


16. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


URL: https://kinhtevadubao.vn/cong-nghe-so-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-phan-tich-trac- 
luong-thu-muc-29818.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


7of7 9/21/2024, 11:58 AM 


